BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Bộ câu hỏi trắc nghiệm(gồm 80 câu) được gửi kèm theo Thông báo số 08 
- TB/ BTCCT, ngày 03-4-2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm 
Ngày Truyền thống Đảng bộ tỉnh. BBT đăng tải toàn bộ các câu hỏi để bạn 
đọc tiện theo dõi, tham gia. 

I. Giai đoạn trước năm 1930 và 1930-1945 
Câu 1: Ngày 25 tháng 9 năm 1901, nghĩa quân Xê Đăng do Thăng Mâu chỉ huy 
tấn công đồn nào sau đây ? 

A. Đăk Pxy 

B. Đăk Sút 
c. Đăk Glei 

Câu 2: Cuộc chiến đấu của Nhân dân làng Đăk Hà (xã Đăk Hà, huyện Tu Mo 
Rông) chống trả thực dân Pháp tấn công vào làng từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 
11 năm 1929 do ai lãnh đạo ? 

A. ông Thuần 

B. Ba anh em ông Ni, ông Buôn, ông Doong 

Câu 3: Ai là người được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên tại tỉnh 
Kon Tum ? 

A. Huỳnh Liễu (cai Liễu) 

B. Huỳnh Đăng Thơ (đội Thơ) 

C. Nguyễn Cừ (cai Cừ) 

Câu 4: Chi bộ Đảng Cộng sản tại Nhà lao Kon Tum (còn gọi là Chi bộ binh) 
được thành lập vào thời gian nào ? 

A. Tháng 7 năm 1930 

B. Tháng 8 năm 1930 

C. Tháng 9 năm 1930 

Câu 5: Ai là Bí thư đầu tiên của Chi bộ Đảng Cộng sản tại Nhà lao Kon Tum 
(Chi bộ binh) ? 

A. Ngô Đức Đệ 

B. Huỳnh Đăng Thơ (đội Thơ) 

C. Nguyễn Cừ (cai Cừ) 

Câu 6: Chi bộ Đảng ngoài nhà lao Kon Tum (còn gọi là Chi bộ đường phố thị 
xã Kon Tum) được thành lập vào thời gian nào ? 

A. Đầu năm 1931 

B. Giữa năm 1931 

C. Cuối năm 1931 

Câu 7: Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại nhà lao Kon Tum nổ ra vào thời gian nào ? 

A. Ngày 9 tháng 12 năm 1931 

B. Ngày 12 tháng 12 năm 1931 

C. Ngày 13 tháng 12 năm 1931 

Câu 8: Người tù chính trị hy sinh đầu tiên trong Cuộc đấu tranh Lưu huyết đế 
bảo vệ đồng đội là: 

A. Đặng Thái Thuyến 

B. Nguyễn Huy Lung 



c. Trương Quang Trọng 

Câu 9: Bản yêu sách ngày 13 tháng 12 năm 1931 của tù chính trị tại Nhà lao 
Kon Tum gửi nhà cầm quyền Pháp, bao gồm mấy điếm ? 

A. 6 (sáu) điểm 

B. 8 (tám) điểm 
c. 5 (năm) điểm 

Câu 10: Trong Cuộc đấu tranh Lưu huyết và Cuộc đấu tranh Tuyệt thực tháng 
12 năm 1931 tại Nhà lao Kon Tum, tống cộng bao nhiêu tù chính trị đã hy sinh ? 

A. 14 đồng chí 

B. 15 đồng chí 
c. 13 đồng chí 

Câu 11: Phong trào “nước thần” (nước Xu) tại Kon Tum khởi phát vào năm nào 
sau đây? 

A. Năm 1931 

B. Năm 1936 

C. Năm 1941 

Câu 12: Phong trào “nước thần” (nước Xu) tại khu vực đông bắc tỉnh Kon Tum 
(địa bàn huyện Kon Plông ngày nay) do ai chỉ huy ? 

A. ộng Thuần 

B. ông Đăng 

C. ông A Mét 

Câu 13: Đồng chí Tố Hữu và Huỳnh Ngọc Huệ vượt Ngục Đăk Glei (“căng an 
trí” Đăk Glei) vào thời gian nào ? 

A. Tháng 3 năm 1940 

B. Tháng 3 năm 1941 

C. Tháng 3 năm 1942 

Câu 14: Ai là người lãnh đạo phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của 
Nhân dân các làng xốp Dùi, xốp Nghét, Đăk Xây (nay thuộc xã xốp, huyện 
Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) năm 1943 ? 

A. A Mét (A Môn) 

B. A Tranh (A Niếc) 

Câu 15: Cuộc đấu tranh của đồng bào các dân tộc Kon Tum đòi thả 72 tù chính 
trị bị giam tại Ngục Đăk Tô diễn ra vào thời gian nào ? 

A. Tháng 2 năm 1945 

B. Tháng 3 năm 1945 

C. Tháng 4 năm 1945 

Câu 16: Địa phương nào giành được chính quyền đầu tiên trong Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 tại tỉnh Kon Tum ? 

A. Huyện Kon Plông 

B. Huyện Đăk Glei 
c. Huyện Đăk Tô 

Câu 17: Cuộc họp của nhóm trí thức, viên chức yêu nước và một số binh sĩ tiến 
bộ bàn kế hoạch tổ chức giành chính quyền tại tỉnh Kon Tum diễn ra vào thời 
gian nào sau đây ? 

A. Buổi tối ngày 23 tháng 8 năm 1945 



B. Buổi tối ngày 24 tháng 8 năm 1945 
c. Buổi tối ngày 25 tháng 8 năm 1945 

Câu 18: Cuộc đấu tranh giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 
1945 tại tỉnh Kon Tum diễn ra vào ngày nào ? 

A. Ngày 23 tháng 8 năm 1945 

B. Ngày 24 tháng 8 năm 1945 
c. Ngày 25 tháng 8 năm 1945 

Câu 19: Ai là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Kon Tum, 
tháng 8 năm 1945 ? 

A. Hoàng Lam 

B. Tôn Thất Hy 

C. Trần Quang Tuờng 

D. Võ Văn Dật 

Câu 20: Cuộc mít tinh chào mừng thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 
tại thị xã Kon Tum diễn ra vào ngày nào ? 

A. Ngày 26 tháng 8 năm 1945 

B. Ngày 28 tháng 8 năm 1945 

C. Ngày 27 tháng 8 năm 1945 
II. Giai đoạn 1945-1954 

Câu 1: ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnhKon Tumcủng cố, ra mắt ngày 
25-9-1945 do ai làm Chủ tịch? 

A. Đồng chí Lê Đại Nguyên 

B. Đồng chí Nguyễn Hữu Phú 

C. Đồng chí Hà Luợng 

Câu 2: Cuối năm 1945, Xứ ủy Trung Kỳ chủ truơng tăng cuờng cán bộ lên Kon 
Tum đế xây dựng lực luợng cách mạng và chuẩn bị ra đời tổ chức đảng. Khi 
thành lập Chi bộ Đảng ở Kon Tum, ai đuợc cử làm Bí thu Chi bộ? 

A. Đồng chí Nguyễn Xuân 

B. Đồng chí Võ Thị Hồng Sâm 

C. Đồng chí Lê Tự Thắng 

Câu 3: Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Kon Tum đuợc thành lập vào thời gian nào? 

A. Tháng 01 năm 1946 

B. Tháng 02 năm 1946 

C. Tháng 3 năm 1946 

Câu 4: Khi thành lập Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Kon Tum năm 1946, ai đuợc cử làm 
Bí thu Tỉnh ủy? 

A. Đồng chí Võ Thị Hồng Sâm, 

B. Đồng chí Trần Lung 

C. Đồng chí Lê Tự Thắng 

Câu 5: Khi thành lập Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Kon Tum năm 1946, có bao nhiêu 
chi bộ Đảng trực thuộc Tỉnh ủy ? 

A. 02 chi bộ 

B. 03 chi bộ 

C. 05 chi bộ 

Câu 6: Tỉnh Kon Tum tổ chức Cuộc bầu cử đại biếu Quốc hội khóa I vào thời 



gian nào ? 

A. Ngày 23 tháng 12 năm 1945 

B. Ngày 6 tháng 01 năm 1946 

Câu 7: Bước vào Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ hai, các cơ quan đảng và 
chính quyền tỉnh Kon Tum tạm rút khỏi thị xã Kon Tum phân tán về vùng đồng 
bằng thời gian nào ? 

A. Tháng 6 năm 1946 

B. Tháng 7 năm 1946 
c. Tháng 10 năm 1946 

Câu 8: Ban cán sự tỉnh Kon Tum được thành lập vào thời gian nào? 

A. Tháng 12 năm 1947 

B. Tháng 01 năm 1948 

C. Tháng 3 năm 1948 

Câu 9: Khi mới thành lậpBan cán sự Đảng tỉnh Kon Tum(năm 1948), ai là Bí 
thư Ban cán sự? 

A. Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến 

B. Đồng chí Nguyễn Trọng Ba 

C. Đồng chí Vân Sơn 

Câu 10: Tính đến ngày 15 tháng 5 năm 1950, toàn tỉnh Gia - Kon có bao nhiêu 
đảng viên? 

A. 950 đồng chí 

B. 1.500 đồng chí 
c. 1.542 đồng chí 

Câu 11: Hội nghị lần thứ 3 của Ban cán sự Đảng tỉnh Gia - Kon diễn ra trong 
thời gian nào? 

A. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9 năm 1951 

B. Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 9 năm 1951 

C. Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 năm 1951 

Câu 12: "Mặt trận Miền Tây" (Mặt trận 30) gồm tỉnh Kon Tum và 4 huyện 
miền tây của tỉnh Quảng Ngãi được thành lập vào thời gian nào ? 

A. Tháng 10 năm 1950 

B. Tháng 10 năm 1951 
c. Tháng 10 năm 1952 

Câu 13: Khi thành lập "Mặt trận Miền Tây" (Mặt trận 30), ai được chỉ định làm 
Bí thư Ban cán sự Đảng kiêm Chính ủy Mặt trận ? 

A. Đồng chí Trương Quang Tuân 

B. Đồng chí Trịnh Huy Quang 
c. Đồng chí Nguyễn Thuận 

Câu 14: Thực hiện Kế hoạch tiến công lên Tây Nguyên tháng 12 năm 1953, 
Liên khu ủy V quyết định thành lập Đảng ủy và Ban Chỉ đạo chiến dịch do ai 
làm Bí thư kiêm Chính ủy? 

A. Đồng chí Hà Huy Tùng 

B. Đồng chí Lê Hai 

c. Đồng chí Nguyễn Chánh 

Câu 15: Ke hoạch tiến công lên Tây Nguyên (Chiến dịch bắc Tây Nguyên) 



tháng 12 năm 1953 đã xác định địa bàn nào làm hướng chính? 

A. An Khê 

B. Phía bắc tỉnh Kon Tum 
c. Phía đông tỉnh Kon Tum 

Câu 16: Sở Chỉ huy Mặt trận Miền Tây ở Kon Tum được đặt ở địa điếm nào? 

A. Xã Măng Cành, huyện Kon Plông 

B. Thị xã Kon Tum 

c. Xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà 

Câu 17: Mỏ đầu cho chiến dịch Bắc Tây Nguyên Đông - Xuân 1953-1954 tại 
địa bàn Kon Tum, quân ta tấn công vào cứ điếm nào ? 

A. Cứ diêm Măng Đen 

B. Cứ điểm Măng Bút 

C. Cả 2 cứ điểm trên 

Câu 18: Toàn bộ khu bắc của tỉnh Kon Tum được hoàn toàn giải phóng vào 
ngày nào ? 

A. Ngày 27 tháng 01 năm 1954 

B. Ngày 28 tháng 01 năm 1954 

C. Ngày 03 tháng 02 năm 1954 

Câu 19: Thị xã Kon Tum được hoàn toàn giải phóng, kết thúc thắng lợi cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp vào: 

A. Ngày 01 tháng 02 năm 1954 

B. Ngày 07 tháng 02 năm 1954 

C. Ngày 14 tháng 02 năm 1954 

Câu 20: Sau giải phóng năml954, ai được cử làm Bí thư Ban cán sự kiêm Chủ 
tịch Uỷ ban quân quảnthị xã Kon Tum? 

A. Đồng chí Lê Hoàng 

B. Đồng chí Lê Hai 

C. Đồng chí Bùi Anh (Tiềm) 

III. GIAI ĐOẠN 1954 - 1975 

Câu 1: Tháng 8 năm 1954 có bao nhiêu cán bộ, đảng viên được Đảng phân công 
ở lại hoạt động tại địa bàn Kon Tum ? 

A. 130 cán bộ, đảng viên người Kinh (trong đó có 30 cán bộ quân đội) 

B. 300 cán bộ, đảng viên người Kinh (trong đó có 30 cán bộ quân đội) 

C. 150 cán bộ, đảng viên người Kinh (trong đó có 50 cán bộ quân đội) 

Câu 2: Bí thư Ban cán sự đảng tỉnh Kon Tum được chỉ định tháng 8 năm 1954 
là ai? 

A. Nguyễn Liên (Mười Nguyên) 

B. Nguyễn Tuấn Tài (Trần Kiên) 

C. Truông Quang Tuân (Vũ) 

Câu 3: Năm 1959 toàn tỉnh xây dựng được bao nhiêu chi bộ và đảng viên? 

A. 47 chi bộ, 409 đảng viên 

B. 45 chi bộ, 409 đảng viên 
c. 49 chi bộ, 509 đảng viên 

Câu 4: Tên của chiến dịch trồng cây lưong thực những năm 1956-1958 ở Kon 
Tum là gì? 



A. “Ray mì giải phóng” 

B. “Ray mì thống nhất” 
c. “Rầy bắp thống nhất” 

Câu 5: Ngày 01 tháng 10 năm 1959, đơn vị vũ trang đầu tiên của tỉnh được 
thành lập ở đâu? Gồm bao nhiêu cán bộ, chiến sĩ? 

A. Làng Nước Kua (nay thuộc huyện Kon Plông), gồm 34 cán bộ, chiến sĩ 

B. Làng Nước Chè (nay thuộc huyện Kon Plông), gồm 64 cán bộ, chiến sĩ 
c. Làng Mô Gia (nay thuộc huyện Tu Mơ Rông), gồm 34 cán bộ, chiến sĩ 
Câu 6: Năm 1959, Ban quân sự tỉnh được thành lập do đồng chí nào làm 
Trưởng ban? 

A. Phan Phụ (Quyết) 

B. Nguyễn Bá Trình 

c. Nguyễn Tuấn Tài (Trần Kiên) 

Câu 7: Đại hội đại biếu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ I diễn ra thời gian nào, ở 
đâu? 

A. Ngày 03 tháng 01 năm 1960 tại làng Đăk Pét, xã Đăk Rơ Manh, H29 (nay 
thuộc xã Ngọc Tem, huyện Kon Plong) 

B. Ngày 09 tháng 03 năm 1960 tại làng Mô Gia, núi Ngọc Linh (nay thuộc xã 
Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông) 

C. Ngày 09 tháng 03 năml961 tại làng Mô Gia, núi Ngọc Linh (nay thuộc xã 
Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông) 

Câu 8: Làng Tà Pók là làng nổi dậy đầu tiên trong phong trào đồng khởi năm 
1960 của tỉnh Kon Tum. Hãy cho biết Nhân dân làng Tà Pók nổi dậy vào ngày 
nào ? 

A. Ngày 6 tháng 9 năm 1960 

B. Ngày 7 tháng 9 năm 1960 

C. Ngày 8 tháng 9 năm 1960 

Câu 9: Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh Kon Tum có tờ báo mang 
tên là gì? 

A. Giải phóng 

B. Thống nhất 

C. Tiếng nói Bắc Tây Nguyên 

Câu 10: Giữa năm 1961, tổ chức hội của thanh niên tỉnh được thành lập có tên 
gọi là gì? 

A. Hội thanh niên cứu nước 

B. Hội thanh niên giải phóng 

C. Hội thanh niên yêu nước 

Câu 11: Đại hội đại biếu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ II diễn ra thời gian nào, 
ở đâu? 

A. Tháng 03 năm 1964 tại làng Mô Gia, núi Ngọc Linh (nay thuộc xã Ngọc Lây, 
huyện Tu Mơ Rông) 

B. Tháng 10năml964 tại làng Đăk Viên, xã Tê Xăng, H80 (nay thuộc huyện Tu 
Mơ Rông) 

C. Tháng 10 năm 1965 tại làng Đăk Viên, xã Tê Xăng, H80 (nay thuộc huyện 
Tu Mơ Rông) 



Câu 12: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ II, đồng chí nào 
được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy? 

A. Nguyễn Trọng Đàm 

B. Nguyễn Phùng (tức Tập) 

c. Bùi Anh (tức Nguyễn Văn Tiềm) 

Câu 13: Đại hội đại biếu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ II đã nhận định, đánh 
giá: 

A. “Trong thời gian qua Đảng bộ và quân, dân tỉnh Kon Tum đã góp phần cùng 
cả nước đánh bại chiến lược “chiến tranh đơn phương” của địch” 

B. “Trong thời gian qua Đảng bộ và quân, dân tỉnh Kon Tum đã góp phần cùng 
cả nước đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của địch” 

c. “Trong thời gian qua Đảng bộ và quân, dân tỉnh Kon Tum đã góp phần cùng 
cả nước đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của địch” 

Câu 14: Đại hội đại biếu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ III diễn ra thời gian 
nào, ở đâu? 

A. Từ ngày 08 đến ngày 15 tháng 11 năm 1968 tại xã Đoàn, H30 (nay thuộc 
huyện Đăk Glei) 

B. Từ ngày 08 đến ngày 16 tháng 11 năm 1968 tại xã Đoàn, H30 (nay thuộc 
huyện Đăk Glei) 

c. Từ ngày 08 đến ngày 17 tháng 11 năm 1968 tại xã Đoàn, H30 (nay thuộc 
huyện Đăk Glei) 

Câu 15: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ III, đồng chí nào 
được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy? 

A. Phan Vững (Rex) 

B. Nguyễn Phùng (tức Tập) 
c. Phan Phụ (tức Phan Quyết) 

Câu 16: Đại hội đại biếu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV diễn ra thời gian 
nào, ở đâu? 

A. Từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 1970 tại xã Đoàn, H30 (nay 
thuộc huyện Đăk Glei) 

B. Từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 1971 tại xã Ngọc Lây, H80 
(xã Ngọc Lây nay thuộc huyện Tu Mơ Rông) 

C. Từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 1972 tại xã Đăk Pxy, H16 
(nay thuộc xã Đăk Long, huyện Đăk Hà) 

Câu 17: Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV đã chỉ đạo nắm vững và vận 
dụng tốt các phương châm lớn: 

A. “Tấn công địch trên 3 vùng chiến lược; tấn công địch bằng 3 mũi giáp công; 
nắm vững mối quan hệ giữa tấn công và xây dựng; nắm vững đánh lâu dài, trên 
cơ sở đánh lâu dài, nồ lực giành thắng lợi to lớn càng sớm càng tốt”. 

B. “Tấn công địch trên 3 vùng chiến lược; tấn công địch bằng 3 mũi giáp công; 
nắm vững mối quan hệ giữa tấn công và xây dựng; nắm vững đấu tranh quân sự 
và đấu tranh chính trị, nỗ lực giành thắng lợi to lớn càng sớm càng tốt”. 

Câu 18: Đại hội đại biếu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ V diễn ra thời gian nào, 
ở đâu? 

A. Tháng 10 năm 1973 tại xã Ngọc Lây, H80 (nay thuộc huyện Tu Mơ Rông) 



B. Tháng 10 năm 1973 tại xã Đăk Pxy, HI6 (nay thuộc xã Đăk Long, huyện 
Đăk Hà) 

c. Tháng 11 năm 1973 tại xã Đăk Pxy, HI 6 (nay thuộc xã Đăk Long, huyện 
Đăk Hà) 

Câu 19: Tỉnh Kon Tum đuợc giải phóng hoàn toàn vào: 

A. Ngày 16 tháng 3 năm 1975 

B. Ngày 17 tháng 3 năm 1975 
c. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 

Câu 20: Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nuớc, tỉnh Kon Tum xây dựng đuợc 
những tiểu đoàn nào? 

A. Tiểu đoàn bộ binh 304 và Tiểu đoàn đặc công 406 

B. Tiểu đoàn bộ binh 8 và Tiểu đoàn đặc công 407 
c. Tiểu đoàn bộ binh 304 và Tiểu đoàn đặc công 409 

IV. Giai đoạn 1975-1991 

Câu 1: Tỉnh Gia Lai và Kon Tum sáp nhập (theo quyết định của Uỷ ban Nhân 
dân cách mạng Khu Trung Trung bộ) vào ngày tháng năm nào? 

A. Ngày 29 tháng 10 năm 1975 

B. Ngày 29 tháng 9 năm 1975 
c. Ngày 20 tháng 12 năm 1975 

Câu 2: Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai - Kon Tum lần thứ VI (vòng 2) đã bầu Ban 
Chấp hành Đảng bộ gồm 37 đồng chí, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất bầu 
Ban Thuờng vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí, trong đó đồng chí nào đuợc bầu giữ 
chức vụ Bí thu Tỉnh ủy ? 

A. Nguyễn Văn Sỹ (Kso Kron) 

B. Trần Kiên 

c. Võ Thành Vinh 

Câu 3: Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thu Trung uơng Đảng về 
xây dựng hợp tác xã nông nghiệp thí điếm ở miền Nam (tháng 8 năm 1977), 
Đảng bộ tỉnh đã chọn 2 xã của huyện Đăk Tô để tập trung đầu tu làm thí điếm 
xây dựng hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trong toàn tỉnh, đó là xã: 

A. Diên Bình và Pô Kô 

B. Diên Bình và Đăktơkan (Đăk Tờ Kan) 

C. Đăktơkan (Đăk Tờ Kan) và Ngọk Tụ 

Câu 4: Đại hội đại biểu lần thứ VIII Đảng bộ tỉnh Gia Lai - Kon Tum đã đề ra 
phuơng huớng, nhiệm vụ và xác định bao nhiêu mục tiêu truớc mắt đế thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội ? 

A. 6 mục tiêu 

B. 5 mục tiêu 

C. 4 mục tiêu 

Câu 5: Đại hội đại biểu lần thứ VIII Đảng bộ tỉnh Gia Lai - Kon Tum, Ban 
Chấp hành Đảng bộ đuợc bầu gồm bao nhiều đồng chí ? 

A. 44 

B. 45 
c. 46 

Câu 6: Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TW và Quyết định 184/QĐ-HĐBT (năm 



1982) của Hội đồng Bộ trưởng về việc đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho tập thể 
và nhân dân, xây dựng, tổ chức kinh doanh theo hướng nông lâm kết hợp, tỉnh 
Gia Lai - Kon Tum đã chọn 2 huyện thí điếm đế lập liên hiệp xí nghiệp lâm - 
nông - công nghiệp, đó là: 

A. Đăk Glei - Sa Thầỵ 

B. Kon Plong - Sa Thầy 
c. Đăk Glei - Kon Plong 

Câu 7: Đế ghi nhận công lao và thành tích to lớn trong suốt 40 năm đấu tranh 
cách mạng chống giặc ngoại xâm và xây dựng Tổ quốc, năm 1985 Chủ tịch 
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương cho 
nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tỉnh Gia Lai - Kon Tum: 

A. Huân Chương Lao động 

B. Huân Chương giải phóng 
c. Huân Chương sao vàng 

Câu 8: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai - Kon Tum lần thứ hai, 
khóa IX (tháng 1 năm 1987) đề ra nhiệm vụ tập trung sức chỉ đạo mấy chương 
trình kinh tế lớn ? 

A. 3 chương trình 

B. 4 chương trình 

C. 5 chương trình 

Câu 9: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai - Kon Tum lần thứ 12, 
khóa IX (tháng 01 năm 1990) đã ra nghị quyết về nhiệm vụ cấp thiết của: 

A. Công tác giáo dục 

B. Công tác tư tưởng 

C. Công tác y tế 

Câu 10: Đế tiến hành cuộc vận động chính trị lớn làm trong sạch, nâng cao sức 
chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan nhà nước, làm lành mạnh các quan 
hệ xã hội, quy chế quản lý cán bộ, Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum đã tổ chức quán 
triệt Nghị quyết Đại hội VI của Đảng gồm mấy chuyên đề: 

A. 8 chuyên đề 

B. 7 chuyên đề 

C. 5 chuyên đề 

V. Giai đoạn 1991-2020 

Câu 1: Đại hội đại biếu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ X diễn ra vào năm: 

A. 1991 

B. 1992 

C. 1993 

Câu 2: Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khóa X là đồng chí: 

A. Sô Lây Tăng 

B. Ka Ba Tơ 

C. Nguyễn Hồng Quang 

Câu 3: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XI đã đề ra Nghị quyết số 
01-NQ/TU “về việc tiếp tục xây dựng các xã vùng đồng bào dân tộc thiêu sổ, 
vùng kinh tế mới khó khăn ” tại kỳ họp: 

A. Lần thứ 2 



B. Lần thứ 3 
c. Lần thứ 4 

Câu 4: Đại hội đại biếu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XII khai mạc vào: 

A. Ngày 16 tháng 01 năm 2001 

B. Ngày 17 tháng 01 năm 2001 
c. Ngày 18 tháng 01 năm 2001 

Câu 5: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XII được đại hội bầu gồm: 

A. 43 đồng chí 

B. 44 đồng chí 
c. 45 đồng chí 

Câu 6: Trong nhiệm kỳ 2001-2005, toàn Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã kết nạp 
được: 

A. 4.000 đảng viên mới 

B. 4.009 đảng viên mới 

C. 4.019 đảng viên mới 

Câu 7: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XIII đã đề ra chỉ tiêu 
trong nhiệm kỳ 2005-2010 có: 

A. 70% tổ chức co sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 30% đạt 
trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 

B. 70% tổ chức co sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có trên 30% đạt 
trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 

C. Trên 70% tổ chức co sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có trên 30% 
đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 

Câu 8: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV đã đề ra mục tiêu: 

A. Xây dựng tỉnh Kon Tum co bản thoát nghèo vào năm 2015. 

B. Xây dựng tỉnh Kon Tum thoát nghèo vào năm 2015. 

C. Xây dựng tỉnh Kon Tum thoát nghèo chậm nhất vào năm 2015. 

Câu 9: Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khóa XV là đồng chí: 

A. Nguyễn Văn Hòa 

B. Y Mủi 

C. Nguyễn Văn Hùng 

Câu 10: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV đã đề ra chỉ tiêu: 

A. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 trên 8 %/năm 

B. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 trên 9 %/năm 

C. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 trên 10 %/năm 



